Cứ quên anh vậy đi
Nhạt nhoà sương tan ái ân mây trôi buồn
Những môi hôn chìm sâu
Còn đâu nụ cười thơ ngây đó
Cứ xa anh vậy đi
Đường mòn xưa kia dẫn lối đôi chân lẻ loi
Anh lẻ loi
Mưa rơi nhẹ rơi
Mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em
Chua cay nào hay
Thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ
Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ
Ngàn câu ca sao nghe hững hờ
Em lặng im
Anh lặng im
Sương gió bủa vây
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (hờn ghen xin cất trong tim này)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (vì ai, vì ai)
Ngày tháng êm ấm vụt mất
Ai đó mang em đi rồi, giấu chôn những hoài mong
Ở phía trước mong em bình yên phía sau những vụn vỡ
Cơn gió quay lưng rồi ngoái thương những chờ mong
Có cơn gió lạnh lùng vội vàng thờ ơ xa chốn đây
Có ai đó ngập ngừng thả trôi yêu thương vào hư vô
Mưa rơi nhẹ rơi
Mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em
Chua cay nào hay
Thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ
Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ
Ngàn câu ca sao nghe hững hờ
Em lặng im
Anh lặng im
Sương gió bủa vây
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (hờn ghen xin cất trong tim này)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (vì ai, vì ai)
Ngày tháng êm ấm vụt mất
Ai đó mang em đi rồi, giấu chôn những hoài mong
Ở phía trước mong em bình yên phía sau những vụn vỡ
Cơn gió quay lưng rồi ngoái thương những chờ mong
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (có lẽ)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (anh sẽ quên đi tất cả)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (phía trước đang chờ em)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (chúc em hạnh phúc)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (hờn ghen xin cất trong tim này)
Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh (vì ai, vì ai)
Sơn tùng M-TP
Buông đôi tay ra
Buông đôi tay ra
Buông đôi tay ra
Buông đôi tay nhau ra
Buông đôi tay ra
Buông đôi tay ra
Buông đôi tay ra
Buông đôi tay nhau ra
Ở phía trước mong em bình yên, bình yên